ĐÔNG Y 


Nguyễn Duy Chính 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


ĐÔNG Y 


Nguyễn Duy Chính 
ĐÔNG Y 


Cho đến gần đây, ở các nước Âu Mỹ người ta vẫn nghĩ rằng 
chỉ có Tây y là có căn bản khoa học và có giá trị, những 
phương pháp chữa trị khác đều bị hạn chế, không đáng tin 
cậy. Thế nhưng những khủng hoảng về y tế mới đây, cả trên 
việc chữa chạy một số bệnh trầm kha lẫn phí tổn điều trị đã 
khiến cho người ta phải xét lại nhiều quan điểm, trong đó có 
cả việc chấp nhận một số phương pháp luân chuyển 
(alternative medicine) để phụ với y thuật qui ước 
(conventional medicine). Tuy nhiên, bên cạnh những phương 
pháp chữa bệnh tương đối thô sơ và một số hình thức ngoại 
khoa mà hiệu quả còn đang trong vòng nghiên cứu của 
nhiều bộ môn dân gian, những y gia Âu Mỹ đang tìm hiểu và 
đánh giá lại y học Trung Hoa, vì đây không phải chỉ giản dị là 
một ngành thảo dược y (herbal medicine), dùng một số cây 
cỏ trong thiên nhiên để chữa bệnh thuần túy do kinh nghiệm 
cổ truyền như người ta thường thấy trong một số bộ lạc 
thiểu số. 

Y học Trung Hoa có một quá trình lâu dài, có cơ sở lý luận và 
có cách thức điều trị, bao gồm cả phương (toa thuốc) lẫn 
pháp (cách lý luận). Nhiều đặc điểm và quan niệm y khoa 
của Trung Hoa được xem là rất tiến bộ, về cả phép chữa lẫn 
cách bào chế thuốc. Đông y cho rằng trị bệnh phải trị từ lúc 
bệnh chưa phát, mỗi cá nhân là một tiểu vũ trụ có những 
nét đặc thù và vì thế thuốc men liều lượng phải gia giảm tùy 
từng người, tùy từng lúc, và đối với mỗi con bệnh, người 


thầy thuốc phải đưa ra một chiến lược khác nhau, uyển 
chuyển linh động, lúc tiến lúc thoái, khi kinh khi quyền 
chẳng khác gì một viên tướng ngoài mặt trận. Người thây 
thuốc lại không hành xử như một nghề chuyên môn, mà 
thường phải nắm vững tình trạng sinh hoạt và tâm tính bệnh 
nhân, nhiều khi phải ở chung với gia chủ một thời gian trước 
khi đưa ra một biện pháp chữa trị. Biện pháp đó có thể bao 
gồm nhiều cách thức, đổi cách ăn uống, tập luyện thân thể, 
quan niệm sống. Nhiều danh y vốn dĩ là đạo sĩ, tinh thông 
nhiều ngành bao gồm tam giáo cửu lưu. Hoa Đà, một danh y 
đời Tam quốc cũng là người sáng tạo ra Ngũ Câm Hi, một 
phương pháp tập luyện dựa theo động tác của năm loài vật. 
Mỗi thang thuốc là một tổng hợp cân đối dùng để điều chỉnh 
lại những mất thăng bằng, giúp cho con bệnh có đủ sức để 
đối kháng lại ngoại tà chứ không thay thế con bệnh làm 
nhiệm vụ phòng chống bệnh. Những quan niệm âm dương, 
khí huyết, tạng phủ, kinh lạc ... không phải chỉ là một mớ tín 
niệm mơ hồ mà nhiều phần đã được kiểm chứng một cách 
khoa học. 

Một trong những vấn nạn lớn khi người Âu Tây nghiên cứu về 
y thuật Trung Hoa là họ muốn coi y học nhu một ngành 
riêng mà quên rằng quan niệm chữa bệnh bắt nguồn và tồn 
tại theo đời sống. Đối với cổ nhân, chữa bệnh chỉ là một giai 
đoạn, giai đoạn bất đắc dĩ sau cùng phải thực hiện khi mọi 
phương thức khác đã thất bại. Để làm sao khỏe mạnh, người 
ta đã phải thông hiểu nhiều bộ môn khác, từ ẩm thực, đến 
dưỡng sinh, khí công, đạo dẫn, thổ nạp. Đó là chưa kể một 
số bàng môn khác, tuy không trực tiếp liên quan đến sức 


khỏe nhưng lại giúp cho con người sống đạt quan hơn như 
mệnh lý, phong thủy, thiên văn, lịch số. Tất cả các môn đó 
đều từ một nguồn, từ một quan điểm mà người ta cho là mọi 
thứ trong trời đất đều cùng một thể và nếu như nhất pháp 
thông, thì vạn pháp thông. Chính đó là tâm điểm nở ra 
thành nền văn minh Trung Hoa. Trong bài này, chúng tôi chỉ 
làm nhiệm vụ biên khảo rất thô thiển, nhằm trình bày một 
số dữ kiện hơn là đi vào lý luận của Đông y. 

Lịch sử 

Y học Trung Hoa được hình thành do kinh nghiệm chữa bệnh 
trong nhiều ngàn năm, bao gồm cả các loại thuốc dân gian 
lẫn phương pháp lý luận. Sách vở về đông y tổng cộng từ 
trước đến nay có đến 6000 quyển, chép đầy đủ cả phòng 
bệnh, chữa bệnh. Ngoài việc dùng thuốc, đông y còn bao 
gồm cả châm cứu, xoa bóp, đạo dẫn (hô hấp, thổ nạp, khí 
công) và những phương pháp ngoại khoa. Các loại dược vật 
cũng thật phong phú, trong các loại sách bản thảo chép có 
khoảng 2500 loại khác nhau và cho tới nay nhiều học giả, y 
sĩ vẫn tiếp tục nghiên cứu để kết hợp cả đông y lẫn tây y 
hình thành một khoa học tân đồng y, tân đông dược. 

Cứ theo các học giả về Trung Hoa, ngay từ thời thượng cổ, 
con người khi đấu tranh để sống còn đã phải đối phó với 
những thiên tai, rắn độc, thú dữ và phải quan tâm đến việc 
phòng và trị bệnh. Thời kỳ đồ đá, người ta dùng những dụng 
cụ nhọn để mổ những mụn nhọt, khởi đầu cho phương pháp 
châm thích. Đến khi tìm ra lửa, dùng hơi nóng, để sưởi ấm, 
xoa bóp và làm giảm đau khởi đầu cho phương pháp ngải 
cứu và thôi nã. Những hiện tượng đó phát triển tự nhiên 


không phải ở một nơi mà hầu như ở bất cứ dân tộc nào trên 
thế giới. Chữa bệnh và dùng thuốc phát triển tự nhiên theo 
con người. Chính vì liên hệ trực tiếp đến đời sống, y dược có 
những điều kiện, ảnh hưởng và hạn chế, theo hoàn cảnh xã 
hội, chính trị, kinh tế, khoa học, văn hóa của mỗi thời đại. 
Theo sử Tàu, thời viễn cổ, vì nhu cầu sinh tồn, con người 
phải làm “tổ” trên cây để tránh mưa nắng, gió bão và thú 
dữ. Sau đó, vì khí hậu và nóng lạnh, di chuyển xuống hang 
động thiên nhiên, và biết cách dùng da thú hay vỏ cây để 
che thân. Tới khi nhân loại biết tập hợp thành bây, việc sinh 
sống có tổ chức hơn, nên tìm cách làm nhà để ở. Theo Họa 
Sách trong Thương Quân Thư thì “vào thời vua Thần Nông, 
đàn ông trồng tỉa để kiếm đồ ăn, đàn bà dệt vải để làm 
quần áo”. Thời kỳ đó, việc làm sao có thể sống còn là điều 
quan trọng hơn hết. 

Ở thời kỳ hái lượm, con người đi tìm thức ăn bằng cách thử 
các loại thảo mộc, thực và động vật. Từ những kinh nghiệm 
thực tế, họ biết được loại nào độc, loại nào không, loại nào 
ăn được, loại nào không ăn được. Cũng như những loài thú 
khác, con người còn có bản năng biết tìm đến những loại 
thực phẩm thiên nhiên để trị bệnh và từ đó tích lũy thành 
kiến thức về thuốc men. Trong Tu Vụ Huấn, sách Hoài Nam 
Tử có chép: Vua Thần Nông nếm trăm loại cây cỏ để xem tư 
vị ra sao, uống các loại nước suối xem ngọt đắng thế nào, 
để cho dân biết cái nào nên, cái nào tránh. Lễ dĩ nhiên 
chuyện này không phải thực mà chỉ để giải thích về quá 
trình kinh nghiệm mà người ta nghĩ là thời thượng cổ, cách 
duy nhất để tìm hiểu dược tính là dùng thử xem hậu quả ra 


sao. 
Khi xã hội chuyển từ thời hái lượm sang thời kỳ bộ tộc, con 
người biết hợp quần thành nhóm, có tôn ti trên dưới, biết 
sản xuất vật chất một cách hệ thống hơn, của cải ngày một 
nhiều, sinh hoạt văn hóa cũng theo đó mà dồi dào. Y học vì 
thế cũng tiến bộ. Theo những tài liệu viết bằng lối chữ cổ 
viết trên mai rùa và xương thú (giáp cốt văn) đào được ở Hồ 
Nam vào năm 1899, đời Quang Tự nhà Thanh, thì ngay từ 
thời Ân Thương người ta đã biết nhiều loại bệnh chẳng hạn 
như đau đầu, đau tai, đau mắt, đau mũi, đau răng ... Xem 
một số chữ tượng hình có thể hiểu được là thời đó người ta 
đã có một số ý niệm về bệnh chứng. Tuy nhiên, cũng như 
những xã hội thái sơ khác, người đời đó cho rằng bệnh tật là 
do ma qui làm nên việc chữa bệnh luôn luôn gắn liền với 
thần quyền, thể hiện bằng cầu cúng, trừ tà, bắt ma, y học 
với tôn giáo cũng khó phân biệt, và thời đó thầy thuốc với 
các pháp sư, đồng cốt là một. Người ta cho rằng chữ 
shaman ngày nay dùng để chỉ các thầy pháp trong những 
bộ lạc chính là từ chữ phạn sramana để chỉ giai cấp tăng lữ, 
sau chuyển sang Hán ngữ thành sa môn. Thời kỳ đó, những 
pháp sư cũng là những người đi tiên phong về khoa học và y 
thuật, sau này thành tầng lớp đạo sĩ. 

Tới thời Xuân Thu Chiến Quốc, xã hội Trung Hoa đã chuyển 
sang thời kỳ phong kiến. Vào thời kỳ này nhiều mặt sinh 
hoạt và tư tưởng đã tiến bộ rõ rệt. Chính trị, văn hóa, kinh tế 
biến đổi hẳn. Từ việc sử dụng mai rùa, phiến đá, da thú để 
ghi chép, người Trung Hoa đã biết dùng thanh tre, thanh gỗ 
và lụa để viết. Nhiều tài liệu có liên quan đến y thuật đã 


được các nhà khảo cổ tìm thấy trong thời gian gần đây. 
Trong những khai quật năm 1972, 73, 74 ở Cam Túc và nhất 
là tại đồi Mã Vương, Trường Sa, tỉnh Hồ Nam người ta đào 
được hơn 600 thanh tre và gỗ, trên đó không những ghi 
chép một số bệnh tật mà còn khoảng một trăm vị thuốc, 
cùng nhiều phương pháp chữa bệnh bao gồm cả châm 
(accupunture) và cứu (moxibustion). Đặc biệt nhất, trong hai 
trăm thanh có ghi một số lý luận của Đông Y, viết theo cùng 
một phong cách như Hoàng Đế Nội Kinh và Ngoại Kinh. 
Ngoài ra, y thuật cũng có những bước ngoặt mới. Theo lịch 
sử, thời đó những thầy thuốc đã thành một nghề chuyên 
môn, chia ra nhiều ngành như nội khoa, phụ khoa, trẻ con, 
ngũ quan và cả thú y nữa. Y thuật lại cũng có nhiều phương 
pháp gồm cả châm cứu, thảo mộc, và mạch lý. Thời Chiến 
Quốc, Biển Thước[1] nước Tề đã nghiên cứu và lý luận về 
kinh mạch. Cũng thời đó, thầy thuốc tách ra thành một tầng 
lớp riêng, và đã phản đối phương thức trị bệnh của bọn vu 
thuật (đồng cốt, pháp sư) coi đó là tà môn không đúng đắn. 
Theo Sử Ký của Tư Mã Thiên, Biển Thước Thương Công Liệt 
Truyện thì có sáu chứng, nếu phạm vào thì lương y cũng 
không thể trị được, trong đó “tin đồng cốt không tin thầy 
thuốc” là một loại, tỏ ra rằng ngay từ thời bấy giờ người ta 
đã muốn tách rời y thuật và phương thuật. 

Vì chưng kinh nghiệm ngày một thêm nhiều, nên thời Chiến 
Quốc, các y gia đã tổng kết lại, mượn danh Hoàng Dé, soạn 
thành sách “Nội Kinh” bao gồm mười tám quyển, gồm phần 
“Tố Vấn” chín quyển, và “Linh Khu” chín quyển. Đây là bộ 
sách thuốc đầu tiên của Trung Hoa, trong đó có đủ cả giải 


phẫu, sinh lý, bệnh lý, chẩn đoán, và trị liệu. Những nguyên 
tắc được xiển thuật trong sách này đến nay vẫn còn là căn 
bản cho những ai muốn nghiên cứu về Đông y. Bộ sách cũng 
đưa ra nhiều quan điểm rất hợp lý và khoa học, chẳng hạn 
tương quan giữa con người và thiên nhiên, sự biến chuyển 
của môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào. Vì 
bệnh tật với thời tiết, khí hậu có liên hệ chặt chẽ, nên mỗi 
địa phương, mỗi hoàn cảnh cần những phương pháp trị liệu 
khác nhau. Sách cũng nhấn mạnh vào việc trị bệnh từ khi 
chưa phát (trị vị bệnh, trị bệnh tất cầu ư bản) và khẳng định 
một nguyên tắc độc đáo là bệnh bị coi là bất khả trị là do 
chưa biết rõ căn bệnh như thế nào, hoặc người thầy thuốc 
chưa có đầy đủ kinh nghiệm, hiểu biết đồng thời cũng phản 
đối trị bệnh bằng hình thức mê tín, thiếu cơ sở. 

“Nội Kinh” có từ bao giờ cho đến nay vẫn còn là điều tranh 
cãi. Một thuyết cho là một sản phẩm tổng kết kinh nghiệm 
của y gia kéo dài nhiều thế kỷ bắt đầu từ thời Chiến Quốc tới 
thời Tây Hán thì hoàn thành. Tuy nhiên, cũng như nhiều sách 
vở các ngành khác, y thư đều không còn nguyên bản mà đời 
nào cũng có người thêm thắt, san nhuận. Để cho thêm mức 
khả tín, nhiều phương sĩ không tự mình viết một quyển sách 
riêng mà sửa đổi và thêm vào sách cũ những quan điểm của 
mình, thác danh là của tiền nhân. Vì chưng không phải do 
một người làm nên lý thuyết trong cũng có chỗ mâu thuẫn, 
nhưng đại để đều là những diễn dịch từ triết học âm dương, 
ngũ hành mà ra. 

Âm dương, ngũ hành là một học thuyết giải thích tự nhiên, 
nhằm phi bác quan điểm qui thần, làm cơ sở cho việc phát 


triển của y học trong một mức độ nào đó. Thế nhưng 
phương pháp lý luận đó chưa hoàn toàn giải thích được mọi 
vấn đề nên vì thế y học cũng bị giới hạn theo. Học thuyết 
này xuất phát từ quan niệm Thiên Nhân Hợp Nhất, coi con 
người là một vũ trụ thu nhỏ, cái gì trời có thì người cũng có, 
áp dụng và suy diễn trong nhiều ngành mà chúng ta thấy 
nhan nhản trong thiên văn, phong thủy, tướng thuật, tử vi, 
tử bình ... Người ta lý luận “đầu tượng trời nên tròn, chân 
tượng đất nên vuông, trời có nhật nguyệt, người có hai mắt, 
trời có bốn mùa, người có tứ chi. Trời có mùa đông, mùa hạ, 
người có hàn nhiệt, trời có tinh tú, người có răng xương ...” 
Ngoài ra, Nội Kinh cũng đem cả những hiện tượng xã hội để 
giải thích y học, chẳng hạn như phân nội tạng ra quí tiện, 
dùng quân, thần, tương, tướng để mô tả các cơ năng, tạng 
tâm là quân (vua), đản trung là thân (bây tôi), can là tướng 
(quan võ), phế là tương (quan văn). Nếu trên có minh chúa 
thì bên dưới yên ổn, thiên hạ xương thịnh. Việc chữa bệnh 
chủ yếu là tái tạo quân bình, bổ chỗ bất túc, tả chỗ hữu dư v 
..V.... đều rút ra từ quan điểm hình nhi thượng học và xã 
hội học của Nho gia. 
Sau Nội Kinh, nhiều tác phẩm khác cũng do tập hợp những 
kinh nghiệm cũ và bổ túc bằng những đóng góp mới mà 
thành. Đó là Bản Thảo Kinh, Thương Hàn Luận, và Kim Quï 
Yếu Lược, cộng với Nội Kinh được coi là bốn bộ kinh điển của 
y gia. 
Bản Thảo Kinh tên nguyên thủy là Thần Nông Bản Thảo 
Kinh, được hình thành vào khoảng cuối đời Đông Hán, là của 
người sau thác danh họ Thần Nông sáng tác. Tác phẩm này 


tập hợp những kinh nghiệm về dược vật từ đời Hán trở về 
trước, tất cả 365 loại, trong đó thực vật chiếm đa số (252 
vị), kế là động vật (67 vị) và sau cùng là khoáng thạch (46 
vị) và có thể coi là cuốn sách về dược học đầu tiên của 
Trung Hoa. Dược thảo được chia làm ba loại, thượng đẳng, 
trung đẳng và hạ đẳng. Thượng đẳng là những loại thuốc ích 
khí, dùng lâu không có hại gồm 120 vị. Trung đẳng là những 
vị thuốc bổ gồm 120 vị. Hạ đẳng là thuốc chữa bệnh gồm 
125 vị. Những món thuốc bắc thông thường đến nay vẫn còn 
dùng chẳng hạn như đại hoàng để thông tiện, lôi hoàn để 
sát trùng, hoàng liên dùng trị bệnh kiết ly, đương qui để 
điều kinh, thường sơn để trị sốt rét ... đều có chép trong bộ 
sách này. 

Người ta thấy rằng ngay từ đời Hán người Tàu đã có những 
nhận định chính xác về nhiều loại dược vật, và cũng có 
những kinh nghiệm phong phú về việc sử dụng những loại 
thuốc đó. Hoa Đà đời Hán đã biết dùng những loại ma túy 
trong mổ xẻ, châm chích mụn nhọt trong những môn ngoại 
khoa. Trong một ngôi mộ đời Hán tại gò Mã Vương, Trường 
Sa người ta đã đào được những loại dược vật đã bào chế tinh 
vi chứng tỏ ngay từ hơn hai nghìn năm trước người Tàu đã 
biết dùng thuốc để giữ cho thực phẩm khỏi hủ nát. Tuy 
nhiên, trong Bản Thảo Kinh, cũng như bất cứ sách vở nào 
của Trung Hoa còn truyền lại đều không thiếu những thêm 
thắt của bọn phương, thuật sĩ cho ly kỳ, dùng vào những 
mục tiêu không thiết thực, chẳng hạn thuốc chống thối thì 
dùng để ướp xác, thuốc bổ dùng vào việc phục vụ khoái lạc 
hay trường sinh. 


Thương Hàn Luận và Kim Qui Yếu Lược, trước đây là cùng 
chung một bộ sách có tên là Thương Hàn Tạp Bệnh Luận do 
Trương Cơ (Trọng Cảnh) hồi cuối đời Đông Hán sáng tác. 
Cuốn sách tổng kết kinh nghiệm trị bệnh, phòng bệnh, các 
lý luận y khoa thêm kinh nghiệm định bệnh (lâm sàng) về 
thương hàn và tạp bệnh. Sách này đưa ra biện chứng định 
và chữa bệnh là một tác phẩm quan trọng trong tiến trình 
phát triển của Trung Y, chuyển từ một bộ môn chỉ dùng kinh 
nghiệm sang một khoa học lý luận có phương pháp. Người 
ta thấy rằng tương quan giữa văn hóa và y khoa rất mật 
thiết. Rất nhiều hệ luận và kết quả của tư tưởng được đem 
vào y học. 

Ngoài bốn bộ sách cổ nêu trên, trên phương diện thảo dược 
học, đời nhà Lương có Đào Hoằng Cảnh chỉnh đốn lại Thần 
Nông Bản Thảo Kinh, tu đính thành bộ Danh Y Biệt Lục. Bộ 
sách này tăng số lượng dược thảo lên tới 730 vị nghĩa là gần 
gấp đôi bộ Bản Thảo Kinh. Cả hai được gộp lại thành bộ Bản 
Thảo Kinh Tập Chú là bộ sách Trung dược đầu tiên có thêm 
lời bình của y gia. Từ đó trở đi, bản thảo ngày càng thêm 
nhiều, đời Đường có Tân Tu Bản Thảo do triều đình tập trung 
các danh y lại soạn thành năm 659 và sau được in ra để sử 
dụng trên toàn quốc. Đó là bộ sách thuốc đầu tiên do chính 
quyền ban hành, cũng là bộ dược khoa từ điển đầu tiên của 
thế giới. 

Từ đời Đường tới đời Minh, về dược học, tại Trung Hoa có 
bốn lần tu bổ và thêm thắt do nhiều người thực hiện và bốn 
lần tu đính do công sức cá nhân. Tập thể thì có Tân Tu Bản 
Thảo (Đường), Thục Bản Thảo (Ngũ Đại), Khai Bảo Tân Bình 


Định Bản Thảo, Khai Bảo Trùng Định Bản Thảo (Tống) Gia 
Hữu Bổ Chú Bản Thảo (Tống). Về phần cá nhân có Bản Thảo 
Thập di do Trần Tàng Khí đời Đường soạn, Nhật Hoa Tử Chư 
Gia Bản Thảo do một người không rõ tính danh đời Tống 
soạn, Kinh Sử Chứng Loại Bị Cấp Bản Thảo do Đường Thận 
Huy đời Tống soạn, và Bản Thảo Diễn Nghĩa do Khấu Tông 
Thích đời Tống soạn. Ngoài việc càng ngày càng thêm 
những dược vật mới, cách dùng cũng mỗi lúc một phong 
phú hơn, việc bào chế cũng thêm đa dạng. 

Đến đời Minh, một nhà dược thảo học vĩ đại của Trung Hoa 
là Lý Thời Trân hoàn thành một công trình to lớn chưa từng 
có. Ông đã tổng kết tất cả những sách vở cũ, đem tất cả 
những điều thực dụng, đích thân lên núi tìm kiếm những 
dược thảo mới, hỏi nông dân, ngư dân, tiều phu, những nhà 
trồng thuốc, và các thầy lang dân dã để thu thập kinh 
nghiệm, tìm hiểu sự sinh trưởng, cách sao tẩm, cách dùng 
tất cả các loại từ thân, rễ, củ, lá, hoa, các loại động vật đem 
về giải phẫu quan sát, so sánh các loại khoáng vật và cách 
bào chế. Ông cũng tìm hiểu cách trồng tỉa, chế luyện, đọc 
hơn 800 cuốn sách thuốc, miệt mài trong hai mươi bảy năm 
viết thành bộ Bản Thảo Cương Mục, bao gồm 1892 dược 
phẩm đồng thời đưa ra những cơ sở cho phân loại thực vật. 
Có thể nói ông là một trong những thực vật gia đầu tiên làm 
việc có phương pháp khoa học. 

Sau khi Bản Thảo Cương Mục ra đời, những dược thảo và y 
gia Trung Hoa tiếp tục nghiên cứu và tăng bổ thêm nhiều vị 
thuốc mới. Đời Thanh, Triệu Học Mẫn sáng tác Bản Thảo 
Cương Mục Thập Di, thu tàng 716 loại dược vật, phần lớn là 


những vị mà Bản Thảo Cương Mục chưa hề đề cập đến. Đây 
là những loại thuốc dân gian thường dùng như vạn niên 
thanh, nha đản tử, thái tử sâm, đông trùng hạ thảo ... là bộ 
sách rất thực dụng trong quần chúng. 

Về sách vở viết về các phương thuốc (formulas) Thương Hàn 
Tạp Bệnh Luận gom góp nhiều thang thuốc được coi như 
“phương thư chi tổ”. Đời Đường có Thiên Kim Yếu Phương, 
Thiên Kim Dực Phương và Ngoại Đài Bí Yếu, đời Tống có Thái 
Bình Thánh Huệ Phương, đời Minh có Phổ Huệ Phương đều là 
những sách viết về những thang thuốc tương đối phức tạp. 
Giản dị thì có Thái Bình Huệ Dân và T Cục Phương, T Sinh 
Phương đời Tống, tuy không có nhiều thang thuốc nhưng 
dùng vào việc trực tiếp quan sát để chẩn bệnh (lâm sàng) 
rất tiện lợi. Đời Thanh có Xuyên Nhã Nội Ngoại Biên của 
Triệu Học Mẫn sưu tập rất nhiều những phương thuốc dân 
gian của các thầy lang vườn (linh y) rất đáng quí. Sách vở về 
Đông y hiện nay đa số là sách chép các thang thuốc, và qua 
mỗi đời lại thêm nhiều phương thuốc mới, do những thầy 
lang thu thập mà thành là một kho tàng kinh nghiệm rất 
quan trọng. 

Về nguyên do bệnh, triệu chứng và chẩn đoán, người xưa 
cũng gom góp được nhiều cả kinh nghiệm lẫn suy luận. Đời 
Tấn có Vương Thúc Hòa viết Mạch Kinh, kế thừa cơ sở Nạn 
Kinh (tương truyền do Tần Việt Nhân tức Biển Thước soạn 
ra), chia mạch ra làm 24 loại, lại tổng kết toàn bộ ý nghĩa 
của các loại chẩn. Các danh y đời sau như Cao Dương Sinh, 
Thôi Tử Hư, Lý Thời Trân, Lý Sĩ Tài ... cũng bổ túc và đóng 
góp thêm về mạch học. Đời Tùy có Sào Nguyên Phương soạn 


bộ Chư Bệnh Nguyên Hầu Luận, chép hơn 1700 loại bệnh 
tật, kỹ lưỡng chi li các triệu chứng đủ cả về bệnh truyền 
nhiễm, bệnh ký sinh, mẫn tính phản ứng ... có so sánh và 
phê bình từng loại một. Đời Tống có Trần Vô Trạch viết Tam 
Nhân Cực Nhất Bệnh Chứng Phương Luận, đưa ra ba loại 
nguyên nhân sinh bệnh tật là nguyên nhân từ bên ngoài 
(ngoại nhân), nguyên nhân từ bên trong (nội nhân) và không 
do bên ngoài hay bên trong. Tuy họ Trần chia ra làm ba loại 
nguyên nhân nhưng thực ra cũng đều là nguyên nhân từ 
bên ngoài cả. 

Về phương pháp xem lưỡi để coi bệnh (thiệt chẩn) phát triển 
tương đối trễ, chỉ mới bắt đầu từ đời Nguyên. Thời đó tuy đã 
có sách bàn về chẩn đoán lưỡi nhưng chưa thành thục. Cho 
đến khi các thuyết về ôn bệnh học phát triển, việc xem lưỡi 
mới trở thành quan trọng và ngày càng thêm kinh nghiệm 
góp vào. Sang đời Thanh, Diệp Thiên Sĩ viết Oân Nhiệt Luận, 
trong đó tổng kết các phương pháp xem lưỡi, đã được Vương 
Mạnh Anh nhận định là “phương pháp vừa tỉnh (kỹ lưỡng) 
vừa tường (rõ ràng)”. 

Về châm cứu học thì ngày nay còn bộ Châm Cứu Giáp Ất 
Kinh là kỳ cựu nhất, do Hoàng Phủ Mật đời Tấn theo những 
luận thuật về kinh lạc, huyệt vị, và phương pháp châm trong 
Nội Kinh, sửa đổi lại và thêm thắt những kiến thức của đời 
đó mà soạn thành. Đời Tống, Vương Duy Nhất tổng hợp lại 
tất cả những học thuật trong sách vở của người đi trước về 
châm cứu, thêm kinh nghiệm của chính mình, soạn thành 
cuốn “Đồng Nhân Thự Huyệt Châm Cứu Đồ Kinh”. Cuốn này 
thống nhất tất cả những khác biệt của mọi phái, kế thừa 


công trình của Hoàng Phủ Mật, là một công trình đáng kể 
trong ngành châm cứu học. Họ Vương cũng đúc hai người 
bằng đồng (đồng nhân), trên có ghi những huyệt đạo và 
khởi thủy phương pháp huấn luyện cho ngành này một cách 
có qui tắc. Đời nhà Nguyên, Hoạt Bá Nhân theo thực tế mà 
nhận ra rằng hai mạch nhâm đốc trong kỳ kinh bát mạch có 
những huyệt riêng, nên xếp đồng đẳng với 12 kinh kia, viết 
thành cuốn “Thập Tứ Kinh Phát Huy”. Ngày nay người ta vẫn 
gọi “Thập Tứ Kinh” chính là khởi đầu từ lúc này. Thời Minh, 
Dương Kế Châu, tập hợp tất cả những công trình từ trước, 
thêm kinh nghiệm trị liệu của chính mình viết thành bộ 
Châm Cứu Đại Thành. Bộ này nội dung hết sức phong phú, 
quả thực đáng gọi là đại thành và là một bộ sách tham khảo 
quí giá cho đời sau. 

Về phương diện ngoại khoa, cứ như sử sách, cuối đời Đông 
Hán, Hoa Đà đã sử dụng thuốc gây mê toàn thân để khoét 
mụn nhọt, mổ bụng, là tài liệu về phẫu thuật sớm nhất của 
nhân loại. Hoa Đà là một y gia lỗi lạc, ông có sự hiểu biết 
toàn diện, bao gồm cả châm cứu, dược vật, chẩn đoán lâm 
sàng lẫn phương pháp tập luyện cơ thể. Thành tựu lớn nhất 
của ông thuộc phạm vi ngoại khoa, nhưng sách vở ông soạn 
bị hủy hết nên không còn lưu truyền. Bộ Trung Tàng Kinh 
của Hoa Đà hiện lưu truyền là tài liệu người đời sau thác 
danh ông chứ không phải thật. 

Về phương diện ngoại thương, các phương thuốc cổ nhất 
còn có được là những toa thuốc của Lưu Quyên Tử do Cung 
Khánh Tuyên thu thập được. Sưu tập này bao gồm nhiềm 
loại thuốc rịt vết thương (kim sang), mụn nhọt, ngứa ngáy 


và các loại thuốc trị bệnh ngoài da, cầm máu, giảm đau, giải 
độc ... dùng hoàng liên, hùng hoàng, thủy ngân là những vị 
dùng để tiêu độc, giảm sưng được chế thành cao dán chỗ 
đau. Đời nhà Đường, Lận đạo nhân soạn quyển Lý Thương 
Tục Đoạn Bí Phương là cuốn sách chuyên khoa trị gãy xương 
cổ nhất của Trung Quốc. Trong sách chỉ phương pháp để làm 
liền xương bị gãy, có ghi cả các hoạt động của từng loại 
khớp xương. Đời Nguyên, Nguy Diệc Lâm soạn cuốn Thế Y 
Đắc Hiệu Phương, tổng kết tất cả các kinh nghiệm chữa 
ngoại thương, có cả phép trị gãy xương sống, so với những 
quốc gia khác đi trước cả năm sáu trăm năm. Đời Minh có 
Trần Thực Công viết Ngoại Khoa Chính Tông, đời Thanh có 
Vương Hồng Tự viết Ngoại Khoa Toàn Sinh Tập, một bên chủ 
trương ngoại trị, một bên chủ trương nội trị là hai phái chính 
yếu của Trung y trong ngoại khoa, đều có ảnh hưởng sâu 
rộng trong giới làm thuốc. 

Về sản phụ khoa, Kim Qui Yếu Lược đã có ba thiên đề cập 
đến chửa đẻ, sản hậu và các chứng tạp bệnh của phụ nữ. 
Đến đời Đường, Tôn Tư Mạc lại càng đặt nặng phụ khoa, 
trong Thiên Kim Yếu Phương, phụ nhân phương đứng vào 
hàng đầu mặc dù không phải là sách chuyên về đàn bà. Cho 
đến nay sách chuyên môn về phụ khoa còn tồn tại có Cao 
Ân soạn quyển Kinh Hiệu Sản Bảo là xưa nhất, nhưng ảnh 
hưởng sâu rộng hơn cả lại là bộ Phụ Nhân Đại Toàn Lương 
Phương của Trần Tự Minh đời Tống. Bộ này tổng hợp tất cả 
sách vở viết về phụ khoa từ trước, là một bộ sách chuyên 
môn có phương pháp và đầy đủ. Đời Minh có Vương Khải 
Đường viết Nữ Khoa Chứng Trị Chuẩn Thằng và Thông Hành 


viết Tế Âm Cương Mục, Vạn Mật Trai viết Vạn Thị Nữ Khoa, 
rồi đời Thanh lại có Phó Sơn soạn Phó Thanh Chủ Nữ Khoa 
đóng góp rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm cho cả bốn 
phương diện kinh (lý luận), đới (bệnh đàn bà), thai (mang 
bầu), sản (sinh nở). 

Về bệnh trẻ con (nhi khoa), thời Đường Tống còn lưu truyền 
đến nay là bộ Lô Tín Kinh, nhưng ảnh hưởng quan trọng lại 
là Tiểu Nhi Dược Chứng Chân Quyết của Tiền Aãt và Tiểu Nhi 
Đậu Chẩn Phương Luận của Trần Văn Trung (Tống). Về thuốc 
men thì trước kia người ta chủ trương dùng những liều nhẹ 
(nhu nhuận) để chữa trẻ con nhưng về sau thì nhiều y gia lại 
chủ trương dùng thuốc ấm và bổ (ôn bổ) để trợ lực cho bệnh 
nhân đối kháng với bệnh tật. Về các loại thang thuốc 
(phương trị) thì thế kỷ thứ 16 về trước đã biết phương pháp 
tiếp chủng ngừa bệnh đậu mùa (tương tự việc chủng đậu 
của Tây y). Đối với bốn chứng chẩn, đậu, kinh, cam là bốn 
loại bệnh thông thường của trẻ con, việc chẩn đoán và trị 
liệu đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm qua nhiều triều đại. 
Đời Minh có Vạn Mật Trai, đời Thanh có Hạ Vũ Chú, Trần 
Phục Chính, Trang Tại Điền tất cả đều dày công nghiên cứu 
và phát huy những chứng bệnh của trẻ em. 

Lược qua như thế chúng ta thấy y học của Trung Hoa tích lũy 
do kinh nghiệm, dần dần thoát ra được những phương pháp 
mê tín, thần quyền. Càng về sau, y gia càng có thêm những 
phát huy mới, đời nào cũng có những nhân tài nên Đông y 
mỗi lúc một thêm phong phú. Thời cổ, do nhu cầu sinh hoạt 
và hoàn cảnh thiên nhiên, người ta đặt nặng trị liệu và 
phương dược ngoại thương nên những thành tựu ban đầu 


chú trọng về chữa trị bên ngoài. Ta thấy có Hoa Đà và 
Thương Hàn Luận của Trương Trọng Cảnh đời Hán, đời 
Nguyên thì có Thế Y Đắc Hiệu Phương của Nguy Diệc Lâm, 
đời Minh có Oân Dịch Luận của Ngô Hựu Khả đều là y học 
chữa trị những chứng bệnh thông thường mà quần chúng 
mắc phải. 

Về phương diện phát triển, thoạt đầu y học và vu thuật 
(chữa bệnh theo lối trừ tà) chen lẫn với nhau. Thời đó, giới 
vu hích (tức pháp sư, đồng cốt) dùng bùa chú, cúng tế và tà 
thuật, là giai cấp được coi trọng nên thường xen lẫn pháp 
thuật với một số thuốc men, trị bệnh cho người. Chính y gia 
cũng bị ảnh hưởng của bọn thầy pháp nên y thuật thời đó 
cũng mang một số dấu vết của đồng cốt. Tuy nhiên càng 
ngày hai bên càng tách rời và những thầy thuốc chân chính 
như Biển Thước, Trương Trọng Cảnh đều chống lại bọn vu 
hích, không chấp nhận chữa bệnh bằng thần quyền. Xã hội 
càng phát triển, vị thế của y thuật càng lên cao. 

Trong Hán Thư, Nghệ Văn Chí, y học được gọi là phương kỹ 
(một kỹ thuật), chia làm bốn loại gồm y kinh loại (phép lý 
giải và cơ sở luận đoán), kinh phương loại (các thang thuốc, 
dược thảo), phòng trung loại (phép giao tiếp nam nữ, thuật 
phòng the), và thần tiên loại (phương pháp luyện đan, tu 
tiên, thuốc trường sinh). Hai loại đầu là y học nhưng hai loại 
sau mang tính chất huyền môn, phần lớn do bọn phương sĩ 
bịa đặt và phóng đại, nhiều khi tưởng tượng ra mà chưa 
được chứng nghiệm. Kiến thức và kinh nghiệm y dược được 
dùng vào việc tìm thuốc trường sinh, nên bên cạnh y dược 
học, lại thêm những phái luyện đan tu tiên, bào chế các loại 


dược vật và sinh ra nhiều môn ra khỏi hẳn ý nghĩa của y 
khoa. Trong lịch sử y học, các y gia chân chính luôn luôn 
phải đối phó với giới thuật sĩ, và chính vì sự cạnh tranh này 
mà hai bên đều cố gắng tìm tòi và sách vở về y thuật, 
phương thuật càng ngày càng nhiều. Chẳng hạn như trong 
dược vật học, Bản Thảo Cương Mục của Lý Thời Trân cũng đã 
phê phán các loại thảo mộc do giới luyện đan tu tiên như 
Cát Hồng, Đào Hoằng Cảnh đưa vào, đem khoa học phân 
tích và loại trừ những loại thuốc men tà môn khiến cho 
ngành dược thảo của Trung Hoa có màu sắc khoa học hơn. 
Về phương diện lý luận, khi văn hóa Trung Hoa xoay quanh 
thuyết thiên nhân tương dữ, một số nho gia, đạo gia và 
phương sĩ đem luật âm dương ngũ hành vào dùng giải thích 
cơ thể con người khiến cho y học mất tính chất thực nghiệm 
mà trở thành thuần lý, lại mang tính chất thần bí, huyền 
hoặc. Nội Kinh đem trộn lẫn với hình nhi thượng học của 
Đổng Trọng Thư khiến cho y học bị trói buộc trong mớ lý 
luận tối mù không tìm ra lối thoát. Phải đến đời Đông Hán, 
nhà y học trứ danh Trương Trọng Cảnh trong tác phẩm 
Thương Hàn Tạp Bệnh Luận mới căn cứ trên kinh lạc, tạng 
phủ và kinh nghiệm chữa trị, chẩn đoán của ông phá vỡ 
được những lý giải huyền học vốn dĩ làm bế tắc y khoa Trung 
Hoa. Có thể nói, đây là một cuộc cách mạng lớn vì cho đến 
thời kỳ này, người ta vẫn tin rằng thuyết âm dương ngũ 
hành là một loại thánh thư mặc khải từ trời cao, một chìa 
khóa có thể mở được mọi loại cánh cửa nếu chịu suy ngẫm 
cho đến nơi đến chốn. 

Một điều đáng nói là không phải riêng y khoa, nhiều ngành 


học khác cũng không ra ngoài thông lệ là trừu tượng hóa mà 
quên đi phần thực nghiệm nên di quá trớn. Cụ thể nhất, học 
thuyết ngũ vận lục khí (gọi tắt là vận khí học thuyết), tin 
tưởng rằng có thể tính toán, ngày giờ, can chi để suy diễn ra 
nguyên nhân và phương pháp trị liệu bệnh tật, đến nay vẫn 
còn được nhiều người tin theo, coi như một trình độ cao của 
y học, dùng hình nhi thượng học để tìm đáp số cho hình nhi 
hạ. Những y gia có quan điểm khoa học hơn đều chống lại 
phương pháp này. Đời Minh ta thấy có Mục Trọng Thuần coi 
thuyết ngũ vận lục khí là hoang đường, không phải con 
đường chính đáng của y gia, những người nổi tiếng như Tần 
Việt Nhân (Biển Thước), Trương Trọng Cảnh, Hoa Đà đều 
không nói gì đến số học. 

Về dược học, từ đời Tống trở về sau, có nhiều học phái, học 
thuật chẳng hạn như Lưu Hà Gian (Hoàn Tố) chủ trương “Lục 
Khí đều do Hỏa hóa thành”, “Ngũ Chí đi đến cực độ đều sinh 
Hỏa” nên khi dùng thuốc lấy các vị có tính mát, tính hàn làm 
chủ, là đại biểu cho hàn lương phái, Trương Tử Hòa thì đề 
xướng “Đuổi được tà thì an được chính”, trị bệnh chủ trương 
làm sao ra mồ hôi, nôn, hay đại tiểu tiện là chủ yếu là đại 
biểu của công hạ phái, Lý Đông Viên thì đề xuất “Thổ là mẹ 
của muôn loài”, trị bệnh lấy bổ tì vị là căn bản, là đại biểu 
cho bổ tì phái, Chu Đan Khê (Chấn Hanh) cho là “con người 
thường thừa dương mà thiếu âm” nên trị bệnh lấy tư âm làm 
chính, đại biểu cho tư âm phái. Đó là bốn phái chính trong 
việc chữa trị, người ta gọi là Tứ đại gia. 

Nói chung thì cả bốn phái đều có chỗ đặc sắc riêng, cho 
rằng “toa thuốc cũ không chữa được bệnh mới (cổ phương 


bất năng trị kim bệnh)”, nên đưa ra được nhiều cách giải 
thích khác nhau khiến cho y học thêm phong phú. Chẳng 
hạn như hàn lương phái đã thay thế phương pháp trước đây 
trị cảm mao từ tân ôn chuyển sang các vị tân lương là một 
chuyển biến quan trọng và thay đổi quan niệm về các chứng 
ôn bệnh, và phương pháp nhận bệnh cũng thêm độc đáo. Bổ 
tì về sau biến thành ôn bổ phái, những danh y như Triệu 
Dưỡng Quỳ, Trương Cảnh Nhạc đã đưa mệnh môn học 
thuyết, là cơ sở chính yếu về lý luận tạng phủ của y học 
Trung Hoa. 

Phong khí học thuật đó ngày thêm phát triển, thêm tiến bộ. 
Đời Minh, Ngô Hựu Khả đưa ra lý thuyết là nguyên nhân của 
bệnh truyền nhiễm là do một loại khí có tên là “lệ khí”, 
không thuộc vào những loại cũ như phong, hàn, thử, thấp, 
táo, hỏa mà người xưa đã phân loại. Bệnh thuộc về loại này 
xâm nhập do miệng và mũi, không do bì phu (da dẻ) mà 
vào. Đó cũng là một nhận thức mới mẻ so với thời trước, gần 
với Tây y hơn. Đời Thanh, Vương Thanh Nhiệm lại coi trọng 
việc giải phẫu, viết bộ “Y Lâm Cải Thác”, đính chính lại 
những sai lầm của sách cũ về mặt mổ xẻ, đưa ra lý luận mới 
về các chứng ung sang, ứ huyết. Hai quan điểm đó tuy chỉ 
mới khái quát nhưng quả là một đóng góp có giá trị về 
phương diện thực tiễn cho khoa Đông y. 

Tuy nhiên, vì khoa học tự nhiên chưa phát triển, chưa có 
những phương tiện để nghiên cứu sâu xa hơn nên đông y bị 
ngừng lại tại đây mà không tiến vào khoa vi trùng học hay 
cơ thể học như Tây y được. Ngoài ra, chưa ai nghĩ đến y tế 
đại chúng và những vấn để mang tính chất xã hội cũng 


không được nghiên cứu đến nơi đến chốn, khoa dinh dưỡng 
cũng chỉ hoàn toàn khái niệm chứ không cụ thể. Tuy Lý Đông 
Viên có nhận định là việc ăn uống đói no thất thường có ảnh 
hưởng đến tì vị, nhất là làm việc quá độ sẽ gây ra nội 
thương, nhưng cũng chỉ đi đến kết luận “thổ là mẹ của vạn 
vật” (tì thuộc thổ), nên chữa các bệnh lao dịch phải dùng 
thuốc bổ tì, chứ không đưa ra những phương pháp ăn uống 
hay sinh hoạt nào sâu xa hơn, vẫn chỉ nằm trong một mớ lý 
luận trừu tượng, không thiết thực. 

Còn “tư âm học thuyết” của Chu Đan Khê tuy trên phương 
diện y học là tập hợp các sở trường của cả Lưu Khả Gian, Lý 
Đông Viên nhưng lối lý luận “dương động âm tĩnh, con người 
dương thường có thừa mà âm không đủ” là mượn lối lý luận 
của Chu Hi trong hình nhi thượng học của Tống nho, nghĩa là 
cũng như nhiều ngành khác chỉ tưởng tượng mà không so 
sánh đối chiếu với thực tế, nhất là hoàn toàn không dựa trên 
phương pháp thống kê xã hội để hỗ trợ cho quan điểm của 
mình. Đó cũng là một khuyết điểm chung của nhiều ngành 
Đông phương học, thuần suy diễn mà thiếu hẳn phần thực 
nghiệm, thích đưa ra những khẳng định mà không đưa ra cơ 
sở nào để bảo chứng. Những ai nghiên cứu về phong thủy, 
tướng thuật, tử vi, tử bình đều thấy điểm này. 

Chu Hi cho rằng thái cực là lý, có trước khi khí sinh ra, nên 
thái cực sinh âm dương, một động một tĩnh, tuần hoàn 
không ngừng, rồi từ đó sinh sinh hóa hóa ra ngũ hành, vạn 
vật. Chu Đan Khê soạn bộ “Cách Chí Dư Luận” cũng do quan 
điểm này mà ra. Chu Đan Khê còn còn đem hiện tượng “âm 
hư dương kháng” trong y học để suy rộng ra xã hội, cho là lý 


luận “chủ hỏa” trong Nội Kinh cũng không khác gì quan 
điểm “ngũ tính cảm động” của phái lý học, “âm đạo hư” 
trong Nội Kinh cũng giống như “dưỡng âm” trong Lễ Ký. Nếu 
như con người phải hành động có chừng mực (động giai 
trúng tiết) thì cũng đó cũng là theo đạo “trung dung” của 
Khổng tử. Ông chủ trương tu tâm dưỡng tính, không nên 
“tương hỏa” nghĩa là vọng động, lại phải đem quan điểm 
“an thiên mệnh” áp dụng vào y học. Quan điểm này cũng có 
điểm hay gần giống như quan điểm sống cho phù hợp với 
thiên nhiên ngày nay, nhưng cũng đôi khi đi vào chỗ hủ, câu 
nệ và cứng nhắc. 

Từ đó trở đi, một thành phần y gia mới xưng là Nho Y, là 
những người học hành thất chí, không thành đạt chuyển 
sang làm nghề thuốc (bất vi lương tướng, tiện vi lương y), 
đem phương pháp lý luận và nguyên tắc của nhà nho vào y 
khoa. Chính vì thế mà một số nhà nghiên cứu đã lên tiếng 
chỉ trích, vì những thầy thuốc nửa mùa này hoàn toàn không 
có kinh nghiệm chữa bệnh mà chỉ hoàn toàn thuần túy lý 
luận mà thôi. Những người này lại đem quan điểm từ chương 
vào y học, nghĩa là tôn Nội Kinh và Thương Hàn Luận lên 
thành những “thánh kinh hiền truyền” coi đó là những chân 
lý tuyệt đối phải theo, không dám thay đổi một chữ một nét. 
Thành ra những gì gọi là thay đổi hay mới mẻ đều bị lên án 
là “ly kinh phản đạo” hay “dị đoan tà thuyết”, và chính từ đó 
làm cản trở bước tiến của y thuật Trung Hoa. Không cứ gì 
ngành thuốc, nhiều ngành khác cũng lâm vào hoàn cảnh 
tương tự và một đám hủ nho luôn luôn chống đối những gì 
khác với lối suy nghĩ của họ. Cái tệ nạn “duy ngã độc tôn” 


ấy không phải chỉ có ở Trung Hoa mà cho đến nay ở đâu 
cũng có người vẫn không chấp nhận một lối suy nghĩ khác 
với suy nghĩ của mình. Cho nên mặc dầu Tống nho đóng góp 
nhiều công lao cho việc xiển dương tư tưởng Nho gia, hậu 
thế vẫn lên án họ và những người theo đường lối của họ vì 
thái độ câu nệ và bài xích đó. 

Chính vì sự phức tạp của nhiều môn phái và đường hướng 
trong y thuật Trung Hoa, hậu nhân cần phải phân biệt và tìm 
hiểu thêm, ấn chứng với tân học cũng như loại trừ những 
“cặn bã”, phần lớn không do kinh nghiệm và y án cụ thể mà 
chỉ thuần túy do lý luận mà ra. Mỗi môn phái đều có chỗ độc 
đáo, nhưng không môn phái nào giải quyết được mọi vấn đề 
và những người có quan niệm chín chắn bao giờ cũng tham 
bác nhiều phương pháp khác nhau cũng như phải dựa theo 
số liệu và khảo sát của phương pháp khoa học. Phái hàn 
lương cho ta phương pháp trị ngoại cảm, phái công hạ có 
những phương pháp trị cấp tính về đường ruột, mệnh môn 
học thuyết và thận âm thận dương, có thể áp dụng trong 
việc định bệnh liên quan đến các tuyến biến dưỡng và nội 
tiết. 

Cho đến nay, phần lớn các nhà nghiên cứu đều cho rằng 
một sự dung hợp hai đường lối Tây y và Đông y có thể đem 
lại những kết quả tốt. Một số thảo mộc dùng trong Đông y 
nay cũng đã thịnh hành ở Tây phương và nhiều môn như 
châm cứu, chỉ áp (ấn huyệt bằng ngón tay) đã được công 
nhận như những phương pháp trị liệu bổ túc. Một số hình 
thức dưỡng sinh của Đông phương như nhập định 
(meditation), khí công, án ma (xoa bóp), Thái Cực Quyền ... 


cũng được nhiều y gia nghiên cứu tìm tác dụng tích cực của 
những môn này trong sinh hoạt hàng ngày, để ngừa hay trị 
bệnh. Ngược lại, Đông y cũng áp dụng những phương pháp 
đo lường, máy móc thử nghiệm mà Tây y vẫn dùng vào việc 
khám nghiệm để gia tăng hiệu năng và sự chính xác. Nhiều 
ngành trước đây phải đòi hỏi một thời gian thực hành lâu để 
có kinh nghiệm như thiệt chẩn (xem bệnh bằng lưỡi), thiết 
chẩn (xem mạch bằng cổ tay) đã được đo lường bằng máy 
móc và đem lại kết quả chính xác hơn lối cũ. Một số ngành 
mới tuy khởi nguyên từ Đông y nhưng lại được khai triển và 
phát huy bằng kỹ thuật Tây phương như nhĩ châm 
(auriculotherapy), tức phương pháp châm vào các huyệt ở 
tai để trị bệnh. Châm cứu (acu-moxatherapy) cũng được 
dùng để trị một số bệnh sau khi được chẩn đoán bằng 
phương pháp Tây y. Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn của nó 
và làm thế nào khai thác sao cho kết quả nhiều nhất bằng 
phương tiện ít nhất vẫn là một vấn đề, vì thực tế mỗi người 
phải tự tìm lấy con đường cho chính mình hơn là tuân theo 
những qui luật bất biến. 

Trong những năm gần đây, tại Hoa Kỳ, một số đông người 
Mỹ đã quan tâm đến những phương pháp của Đông phương 
và dùng vào việc trị bệnh luân chuyển (alternative 
medicine) bên cạnh những phương pháp trị liệu của Tây y. 
Người Việt chúng ta dẫu sao cũng bị ảnh hưởng nhiều của 
văn hóa Trung Hoa nên việc dung nạp không mấy khó khăn 
và thường gia đình nào cũng phối hợp cả thuốc tây và thuốc 
nam, thuốc bắc, cả nội khoa lẫn ngoại khoa, nhất là trong 
việc phòng và trị bệnh thông thường. 


Phương pháp và biện chứng của y thuật Trung Hoa 

Đông y bao gồm cả hai phần thực nghiệm lẫn lý luận. Thực 
nghiệm do kinh nghiệm mà có, còn lý luận do suy đoán mà 
nên. Cơ sở lý luận bao gồm âm dương, ngũ hành, khí huyết 
tân dịch, kinh lạc, tạng phủ ..., xiển thuật kết cấu cơ thể và 
tổ chức của con người, nhận định công năng của mỗi bộ 
phận, tìm hiểu nguyên nhân rồi đề ra một phương thức chữa 
trị. 

Cho nên Đông y bao gồm pháp (phép tắc trị bệnh) và 
phương (toa thuốc chữa), tùy từng y gia, có người chuyên về 
phép tắc, có người chỉ đặt nặng về phương, nghĩa là sưu tầm 
một số toa thuốc nhất định, ai đau bệnh gì thì dùng toa đó, 
và cũng có người phối hợp cả hai. Căn bản việc định bệnh 
bao gồm tứ chẩn (bốn phép chẩn bệnh), bát cương (tám 
cách biện luận), phân khí huyết, tạng phủ, bệnh tà, nội 
ngoại. Về phương, có các cách bào chế và phối hợp thuốc 
men, gia giảm loại này loại khác để đưa ra toa thuốc chữa 
từng loại bệnh. Giản thuật những phương pháp trên như 
sau: 

Âm dương ngũ hành: Âm dương ngũ hành là nguyên tắc mà 
người xưa dùng để phân loại và nhận định thiên nhiên, dùng 
làm cơ sở để suy luận trong đông y. Đối với cơ thể con 
người, âm dương được dùng để phân khí huyết, tạng phủ, 
ngũ hành tương ứng với ngũ tạng và lẽ tương sinh tương 
khắc dùng giải thích liên quan giữa bộ phận này với bộ phận 
khác. Về bệnh lý, âm dương phân bệnh ra hàn nhiệt, hư 
thực, và lẽ ngũ hành sinh khắc được dùng để giải thích bệnh 
này liên quan đến bệnh kia, và luôn cả giải thích các loại 


dược vật để chữa bệnh. 

Khí huyết tân dịch: là bốn loại lưu chất hoạt động trong cơ 
thể. Về phương diện lý luận, y gia Trung Hoa đưa ra lý luận 
về sự sinh thành của các loại và nếu như thất điệu sẽ đưa 
đến bệnh tật. Tạng phủ: bao gồm ngũ tạng và lục phủ. Ngũ 
tạng gồm tâm, can, tì, phế, thận còn lục phủ là đảm, vị, đại 
trường, tiểu trường, bàng quang và tam tiêu. 

Kinh lạc: là hệ thống liên lạc giữa các cơ quan trong cơ thể 
con người, từ trong ra ngoài, gân, da, thịt, xương để thành 
một khối thống nhất. Lý luận kinh lạc đưa ra các nguyên lý 
và tuần hoàn các lộ tuyến, công năng và tác dụng, và các 
chứng bệnh thể hiện do các bế tắc của kinh lạc. 

Nguyên nhân bệnh tật: chỉ các nguyên nhân gây ra bệnh mà 
Trung y đề ra bao gồm cả nguyên lý và nguyên nhân của 
bệnh tật. Về nguyên lý, y học Trung Hoa nhấn mạnh vào 
việc quân bình âm dương, coi việc tăng cường sức mạnh nội 
tại để chống lại ngoại tà là việc hết sức quan trọng. Trong 
khi Tây y chủ trương dùng thuốc để trợ lực con bệnh, hoặc 
thay thế con bệnh chống với vi trùng, thì Đông y chủ trương 
làm mạnh con bệnh để tự mình chống lại bệnh. Dĩ chính tại 
nội, tà bất khả can (nếu chính ở bên trong thì tà không thể 
xâm nhập) hay tà chi sở thấu, kỳ khí tất hư (nếu như tà có 
thể đến ắt là khí đã hỏng). Phương pháp làm tăng cường hệ 
thống miễn nhiễm hiện nay cũng đã được Tây y đề cao và 
đang được nghiên cứu trong việc chống lại bệnh ung thư 

Tứ chẩn: là những phương pháp của y gia dùng để chẩn 
đoán bệnh (lâm sàng) gồm có vọng (inspectio, nhìn), văn 
(ausculatio et olfactio, ngửi và nghe), vấn (interrogatio, hỏi) 


và thiết (palpatio, bắt mạch bằng tay hay nhìn lưỡi). Những 
phương pháp này không được sắp xếp một cách khoa học vì 
bị hạn chế bởi thời đại và tiến bộ trong các ngành khác nên 
phần lớn do kinh nghiệm và trực quan của y gia. Tuy nhiên, 
trong bốn phép vọng quan vấn thiết, mạch chẩn (bắt mạch) 
và thiệt chẩn (nhìn lưỡi) là những phương pháp hết sức tinh 
tế, và ngoài việc coi bệnh do trực tiếp ghi nhận, còn một 
phần lý luận biện chứng rất phức tạp. 

Bát cương biện chứng: chủ yếu của bát cương biện chứng 
bao gồm phân biệt âm dương, biểu lý (bên ngoài, bên 
trong), hàn nhiệt, hư thực. Âm dương là tổng cương, còn 
biểu, nhiệt, thực là các chứng dương, còn lý, hàn, hư là các 
chứng âm. Y gia dùng biểu lý để xem bệnh nặng nhẹ, dùng 
hàn nhiệt để xem tình trạng, còn hư thực để xem chính tà 
xem mạnh yếu thế nào. 

Khí huyết biện chứng: là phương pháp xem bệnh thuộc khí 
hay thuộc huyết để biết là khí hư hay huyết hư, khí trệ hay 
huyết ứ, huyết nhiệt ... ngõ hầu xem bệnh sẽ biến chuyển ra 
sao mà tìm cách chữa. 

Tạng phủ biện chứng: Người thầy thuốc căn cứ trên nhận 
định và chẩn đoán con bệnh bao gồm đặc điểm và tương 
quan giữa các bộ phận, xem bệnh tình sẽ biến hóa ra sao, 
xem xét âm dương, khí huyết rồi đưa ra phương pháp chữa 
trị. 

Bệnh tà biện chứng: Căn cứ vào hiện tượng con bệnh, những 
đặc điểm mà phân ra ngoại tà (bệnh từ ngoài xâm nhập) 
hay thể nội (bệnh từ trong cơ thể mà ra) rồi từ đó đưa ra 
một đường lối tổng quát để chữa bệnh. 


Ngoại cảm nhiệt bệnh biện chứng: Là phương pháp trị 
những bệnh mà ngày xưa người ta cho là do tà khí xâm 
nhập, chẳng hạn như cảm mạo, ôn dịch. Về các chứng này y 
gia sử dụng thương hàn học thuyết và lục kinh biện chứng 
cùng vệ khí và doanh huyết để chữa. 

Trị tắc và trị pháp: Trị tắc là nguyên tắc chữa bệnh lấy từ 
quan điểm “trị bệnh tất cầu ư bản (chữa bệnh phải chữa ở 
gốc)” để xem bệnh hoãn hay cấp (đến chậm hay đến mau), 
chính tà thịnh suy ra sao, âm dương cường nhược thế nào 
để dùng một trong những cách thức cấp trị, hoãn trị, khử tà, 
phù chính, điều chỉnh âm dương mà áp dụng. Trị pháp là 
phép cụ thể dùng trị bệnh, áp dụng ngay cho người bệnh để 
thực hiện những nguyên tắc mà người thầy thuốc đưa ra 
chẳng hạn như hãn (sudatio, làm chảy mồ hôi), thổ 
(vomitio), tả (purgatio), thanh (làm mát cơ thể), hòa 
(composio), ôn (tepefactio), bổ (suppletio), tiêu (dispulsio), 
khai khiếu, trấn nạp ... 

Để có cái nhìn rõ ràng về y thuật của người Trung Hoa, 
chúng ta cần biết qua một vài khái niệm: 

Quan niệm chỉnh thể: Có người cho là quan niệm chỉnh thể 
của Đông phương rất cao siêu, có người lại cho rằng quá 
đơn sơ và ấu trĩ. Quan niệm đó bao gồm hai phần: 

[Trong cùng một con người, có hai phần âm dương và chính 
từ những cơ bản của tính chất âm dương, mà phân ra thành 
trên dưới, trong ngoài, biểu lý. Cũng do âm dương mà phân 
các bộ phận trong con người thành tạng và phủ, khí và 
huyết... Tất cả sự vận động trong con người không ngoài 
các nguyên lý tương sinh tương thừa của âm dương, ngũ 


hành mà ra. Cho nên hiểu được thuyết âm dương ngũ hành 
là có thể đoán định được sự vận hành của cơ thể. Cái lễ âm 
dương tiêu trưởng, khí huyết sinh hóa đó đều do sự mâu 
thuẫn đối đãi mà hình thành, nếu như không đúng cách sẽ 
đưa đến sự phá hoại và sinh ra bệnh tật. Thành thử âm 
dương thất điệu, huyết khí bất hòa là căn nguyên của mọi 
chứng bệnh. 

[Về phương diện tương quan giữa con người và thiên nhiên, 
con người với trời đất tuy khác biệt nhưng vẫn cùng một thể, 
con người phải sống thuận theo lé tự nhiên và tùy theo hoàn 
cảnh mà thay đổi cho hợp với tiết điệu của vạn vật. Con 
người được coi như một tiểu vũ trụ trong đó bao gồm mọi 
hình tướng mà vũ trụ hiển hiện. Chính vì cá nhân là một tiểu 
thiên địa nên tự nó có những cơ năng điều chỉnh một khi bị 
lệch lạc. Y sư là người giúp cho sự tái lập quân bình ấy được 
mau chóng và đúng đắn hơn, nhưng chính bản thân con 
bệnh là yếu tố tích cực nhất để chữa bệnh. Người thầy thuốc 
hoàn toàn không có khả năng cải tử hoàn sinh nếu bệnh 
nhân đã mất đi cơ năng phục hồi. 

Biện chứng trị liệu: là phương thức suy luận cụ thể khi gặp 
con bệnh, bao gồm hai phần, phần lý luận (biện chứng) và 
phần áp dụng những suy luận đó trong phương pháp chữa 
trị (thi trị). Biện chứng là tiền đề của thi trị, còn thi trị là mục 
đích tối hậu của biện chứng. Tứ chẩn là phương pháp đi tìm 
các yếu tố để luận đoán, tức sưu tầm dữ kiện, sau đó dùng 
bát cương, tạng phủ, và nguyên nhân gây ra bệnh để phân 
định rồi theo những cách thức tương ứng mà chữa trị. Tuy 
nhiên như đã nói ở trên, thuốc men chỉ là một phần của việc 


trị liệu. Trên nguyên tắc trị bệnh từ khi chưa có bệnh, một 
đời sống lành mạnh làm giảm thiểu tối đa những mầm bệnh 
là phương thuốc hay nhất. Aên uống, dưỡng sinh, thể dục, 
và sinh hoạt tinh thần đều là những phương thuốc để ngăn 
ngừa bệnh tật. Chính vì thế mà việc dùng thuốc, đau đâu 
chữa đó được coi là bá đạo nghĩa là hạ sách trong việc trị 
bệnh, đứng sau đế đạo (trị bệnh từ lúc chưa bệnh nghĩa là 
sống hợp với lẽ tự nhiên, ăn uống sinh hoạt cho phải phép) 
và vương đạo (trị bệnh bằng cách dùng thuốc tái lập quân 
bình). 

Kết luận 

Khi tìm hiểu về Đông phương, hầu như bất cứ ngành nào 
cũng có những phần thật cao, nhưng cũng không hiếm 
những điều thật thấp. Chính vì thế một sự lựa chọn và cân 
nhắc là điều cần thiết, vì ở đâu cũng có nhiều góc cạnh khác 
nhau mà tùy theo mỗi người, chúng ta có cảm quan riêng về 
ngành đó. Y thuật cũng vậy, một phần được nghiên cứu và 
lưu truyền bằng những huyền thoại, mà người ta nghĩ rằng 
do những siêu nhân để lại, bằng kinh nghiệm hay bằng 
trước thuật, nhưng mặt khác lại có rất nhiều phương thuốc, 
chữa mẹo, bằng lá lảu của dân gian, do những thầy lang 
vườn sưu tầm, lại cộng thêm những ngoại khoa, pháp thuật, 
có khi cả một chút tâm lý học giản dị mà người ta gọi là 
chữa mẹo. Thành ra, khi nghiên cứu về phương thức trị và 
chữa bệnh, ngừa bệnh, hầu như chúng ta bị rơi vào một mê 
lộ trùng điệp giữa khen và chê, giữa bênh và chống. 

Trước đây trong ngành y khoa lại không có một chương trình 
huấn luyện có cơ sở, mà tùy theo cái cơ duyên mỗi người. 


Người vì thất bại trên đường khoa cử nên xoay sang làm 
thuốc, người khác có một vài phương thuốc gia truyền nên 
tiếng lành đồn xa, nhiều người đến nhờ cậy và nghiễm nhiên 
thành một ông lang. Chính cái thực tế đó đã khiến cho 
những nhà khoa học phương Tây vốn trọng những cơ bản 
trường ốc không khỏi nghi ngờ về giá trị của những khoa 
học Đông phương. Ngay chính người Tàu trong một giai đoạn 
mà họ bị choáng mắt trước nền văn minh vật chất và sức 
mạnh của súng đạn cũng phủ nhận nền y học truyền thống 
và phương pháp cổ điển. Thời Dân Quốc, chính quyền Trung 
Hoa đã ban hành một đạo luật bãi bỏ việc dùng thuốc bắc 
trên toàn quốc nhưng phải thu hồi vì họ chưa có một hệ 
thống và mạng lưới y tế hoàn chỉnh cho mọi người. Đối với 
Âu Tây, người ta không quan tâm tới những gì ngoài thế giới 
của chính họ. Chỉ mới gần đây, khi một số nhà nghiên cứu đi 
tìm những căn nguyên khoa học của Á châu mới ý thức rằng 
đây là một trong những nền văn minh có chiều sâu mà trước 
đây người ta chỉ nhận định một cách hời hợt bề ngoài. 

Hơn một trăm năm trước, khi Tây phương tìm ra được vi 
trùng là đầu mối của nhiều chứng bệnh truyền nhiễm, họ đã 
tin tưởng rằng khoa vi trùng học (bacteriology) sẽ là chìa 
khóa mở được nhiều, nếu không nói là mọi cánh cửa trong 
việc chống lại bệnh tật. Quả thực nhiều bệnh dịch trước đây 
là mối đe dọa lớn cho nhân loại nay gần như hoàn toàn biến 
mất, nhiều bệnh hiểm nghèo cũng đã hoàn toàn kiểm soát 
được trong những quốc gia có một hệ thống vệ sinh và y 
khoa khả quan. Những con số thống kê về y tế đại chúng đã 
chứng minh điều đó. Số tử vong của trẻ em sơ sinh tụt hẳn 


đi, và đời sống con người cũng kéo dài ra nhiều. Quan niệm 
“thất thập cổ lai hi” không còn đúng vì tuổi thọ trung bình 
đã kéo dài trên 70 tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên việc loại trừ 
tất cả mọi bệnh tật vẫn còn là một niềm mơ ước, vì tuy một 
số căn bệnh không còn đe dọa con người thì một số chứng 
khác - không do vi trùng gây ra mà do đời sống con người 
mất quân bình - lại có nguy cơ nảy nở nhanh trong một số 
khu vực. Trong khi tại những quốc gia nghèo đói, tình trạng 
thiếu dinh dưỡng (undernutrition) đã đưa đến nhiều bệnh 
suy nhược như lao phổi, còi xương, chậm lớn, đần độn ... thì 
tại những quốc gia giàu có những căn bệnh liên quan đến 
việc thất điệu và dinh dưỡng không đúng cách (malnutrition) 
như ung thư, tim mạch, tiểu đường ... lại gia tăng. Tuy những 
tiến bộ y khoa hiện đại có làm chậm lại một số triệu chứng 
và kéo dài sự hấp hối cho một số bệnh nhân nhưng đó chưa 
phải là câu trả lời đích thực nếu mục tiêu cuộc đời phải là 
sống vui, sống mạnh. Trong tác phẩm Y Khoa Trong Khủng 
Hoảng Của Thời Đại Chúng Ta (Medicine In The Crisis Of Our 
Times), bác sĩ Arthur Jores đã thấy rằng Tây y phải bó tay và 
“nhiều trường hợp chỉ giữ cho con bệnh khỏi chết mà không 
phục hồi sức khỏe cho họ và đó là nguyên nhân chính của 
những bệnh kinh niên (In many cases medical science 
prevents the patient from dying without restoring him to 
health. It is thus a primary cause of chronic illness)”. Cuộc 
chiến chống bệnh tật chuyển hướng từ những bệnh truyền 
nhiễm sang những bệnh do sự rối loạn của hệ thống sinh lý 
và tim mạch, mà sự chuyển hướng này đã gây ra sự tốn phí 
nhiều hơn, và sự thành công mỗi lúc một mơ hồ. Ngoài 


những nguyên do kinh tế và tài chánh, việc quay về với một 
số phương pháp chữa trị, cũng phần nào do sự thất vọng 
hay tuyệt vọng của bệnh nhân trong phương pháp y khoa 
hiện đại. Đó là chưa kể nhiều chứng vẫn bị coi là có thể trị 
nhưng không thể chữa (treatable but incurable, nghĩa là 
dùng thuốc có thể giúp cho người bệnh sống còn nhưng 
không trị được dứt hẳn) lại có thể chữa lành bằng những 
phương pháp được mệnh danh là “không chính thống 
(unconventional)”. Chắc chắn không ai trong chúng ta phủ 
nhận những đóng góp và tiến bộ hết sức vĩ đại của Tây y 
trong một trăm năm qua, nhưng không phải vì thế mà 
không nhìn lại nhiều vấn đề, nhất là trong một thời kỳ mà 
nhiều thành tựu to lớn của Tây phương đang bị thách đố, 
trong đó có cả những vấn đề xã hội, kinh tế hay chính trị. 

Phải nói là Đông y đã tạo được những sắc thái hết sức độc 
đáo trong cả lý luận về cơ năng con người, biến hóa của 
bệnh lý, và cách chẩn đoán bệnh tật, phương pháp trị liệu. 
Mà đó không phải chỉ riêng y khoa, nhiều ngành khác người 
Trung Hoa cũng đã có những kho tàng hết sức phong phú 
mà mãi gần đây người Âu châu mới khám phá ra được. Càng 
ngày người ta càng tìm ra được những tài liệu khoa học rất 
sớm ở Trung Hoa và hiện nay nhiều học giả đang tìm cách 
giải thích tại sao một nền văn minh bề thế như vậy bỗng 
dưng đứng chựng lại trong nhiều ngàn năm. Những ai 
nghiên cứu về Trung Hoa không thể không để ý tới bộ sách 
vĩ đại về khoa học và văn minh do Viện Nghiên Cứu 
Needham liên tục ấn hành từ gần 50 năm qua (The Science 
and Civilisation in China, Cambridge University Press) để 


nghiên cứu chuyên về những khoa học mà người Tàu đã 
phát triển. Tất cả học thuật và văn minh của người Trung 
Hoa xoay quanh học thuyết âm dương, ngũ hành biến hóa 
và học thuyết này lại không ra ngoài quan niệm thiên địa 
vạn vật đồng nhất thể, thiên nhân tương dữ. Người phương 
đông coi cá nhân là một phần của vũ trụ, của thiên nhiên 
nên việc sống hòa hợp với thiên nhiên là chân lý tối hậu của 
đời sống. Việc tìm hiểu về y học Đông phương sẽ giúp cho 
chúng ta mở một cánh cửa mới nhìn con người như một thực 
thể toàn diện hơn là chia cắt cơ thể thành những mảnh mún 
li ti. Khi tách rời một bộ môn thành một khoa học riêng rẽ để 
phán đoán, người Tây phương không khỏi có cái nhìn cục bộ 
và phiến diện. Người ta vẫn nghĩ rằng khi nghiên cứu về 
Trung Hoa thì trọng tâm phải nghiên cứu là Nho giáo và các 
học thuyết chính trị. Thực ra, căn bản chính yếu của cả nền 
văn minh Hán tộc nằm trong hệ thống Đạo giáo (Taoism) vì 
từ đó nảy sinh ra tất cả mọi chi lưu, từ cao tới thấp, từ trong 
đến ngoài. Đời sống người Tàu đi rất gần gới những sinh 
hoạt và tập tục bắt nguồn từ Đạo giáo mà dù ở đâu, giai cấp 
nào họ cũng vẫn áp dụng một cách nghiêm túc. Đó là những 
chỉ dấu họ dùng làm cái áo lót mình, gắn chặt với đời sống 
riêng của họ dẫu rằng cái tên đã đổi hẳn vì nhu cầu sinh tồn 
và vươn lên. 

Ngày hôm nay, chúng ta cần có một quan điểm dung hợp 
Đông Tây, áp dụng sự tiến bộ to lớn của Tây Y để chữa trị 
những bệnh tật liên quan đến vi trùng, mổ xẻ nhưng cũng 
đừng quên cái áo diệu của Đông phương trong việc tạo một 
đời sống quân bình, và trị bệnh từ khi chưa có bệnh. Chúng 


ta cân đánh giá một cách sáng suốt những kinh nghiệm và 
biện chứng trong Đông y, đồng thời biết gạn đục khơi trong, 
tìm ra được những gì còn thực dụng để khai triển đồng thời 
cũng loại trừ những suy luận có tính chất thuần lý, dựa vào 
một số tín điều của hình nhi thượng học, mà quên rằng bất 
cứ ngành nào cũng có những giới hạn riêng của nó. Trong 
một thế giới đa nguyên ngày hôm nay, trong bất cứ một bộ 
môn nào, kể cả những khu vực lấy tín niệm làm nền tảng 
như tôn giáo cũng phải tái thẩm định nhiều vấn đề, huống 
chi một bộ môn mang màu sắc được coi là khoa học và thực 
nghiệm như y khoa. Cho đến giờ phút này, con người càng 
ngày càng đi sâu vào những tổng hợp mới, trong đó đời 
sống được coi là một mô hình đa phương dung chứa nhiều 
quan niệm, nhiều nguồn văn hóa, nhiều xu thế, lắm khi 
hoàn toàn đối nghịch nữa. Những quan điểm cứng nhắc, bất 
biến không những bị xem là lỗi thời mà còn khó có thể được 
chấp nhận trong một xã hội văn minh. 

Tháng 12/1998 


[1] Theo nhiều tài liệu khác nhau ghi chép về Biển Thước, 
nhân vật này xuất hiện tại nhiều nơi. Cái tên sau cùng Tần 
Việt Nhân là tác giả Nạn Kinh. Vì thế người ta cho rằng Biển 
Thước không phải là một người mà là nhiều nhân vật khác 
nhau trong một thời gian dài khoảng 400 năm. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Vietkiem 
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên 
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003 


